Mạng không an toàn 
Phần 3: Thảm họa được tiên đoán 
— và bị bỏ qua 
Các cảnh báo của L0pht về Internet đã lôi cuốn sự chú ý nhưng ít hành động 


Tác giả Craig Timberg viết cho tờ Washington Post, xuất bản: 22/06/2015 


Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa, letrungnghia.foss()gmail.com 
Dịch xong: 05/07/2015 
Bản gốc tiếng Anh: 


http:/www.washingtonposf.com/sfbusiness/2015/06/22/net-of-Insecurity-part-3/ 


Net of insecurity 


Part 3: A disaster foretold 
— and ignored 


L0öpht's warnings about the Internet drew notice but little action 


Story by Craig Timberg for The Washington Post, published 06/22/2015 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - và bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


7 người trẻ tuổi ngồi trước vài nhà làm luật quyền lực nhất Đôi 
Capitol từng chưa phải là các sinh viên tốt nghiệp đại học hay các nhà 
phân tích trẻ tuổi từ vài nhóm nghiên cứu chiến lược. Không, Space 
Rogue, Kingpin, Mudge và những người khác từng là các tin tặc đã tới 
từ các vùng bí ân của không gian mạng để đưa ra một cảnh báo làm 
kinh sợ thế giới. 

Máy tính của các ngài, họ đã nói cho nhóm các thượng nghị sỹ vào 
tháng 05/1998, là không an toàn - không phải phần mềm, không phải 
phần cứng, không phải các mạng mà liên kết chúng lại với nhau. Các 
công ty mà xây dựng các thứ đó không quan tâm, các tin tặc đã tiếp 
tục, và họ không có lý do gì để quan tâm vì sự thất bại không khiến họ 
mắt gì cả. Và chính phủ liên bang không có kỹ năng cũng không có 
thiện chí làm bất kỳ điều gì với nó. 

“Nếu các ngài đang tìm kiếm an toàn máy tính, thì Internet không phải 
là nơi để tìm”, Mudge, 27 tuổi, và trông giống như một nhà tiên tri 
trong kinh thánh với tóc nâu dài trải dài qua vai anh ta. Bản thân 
Internet, anh ta nói tiếp, có thể bị đánh sập “bởi bất kỳ cá nhân nào 
trong số 7 người ngôi trước mặt các ngài” với 30 phút gõ phím được 
dàn dựng tốt. 


Các thượng nghị sỹ - một nhóm cả 2 đảng bao gồm John Gilenn, 
Joseph I. Lieberman và Fred D. Thompson - trang nghiêm gật đầu, 
làm rõ rằng họ hiểu sự hấp dẫn của tình huống. “Chúng tôi sẽ phải làm 
gì đó về nó”, Thompson đã nói. 


Thay vào đó những gì đã xảy ra từng là bi kịch của 1 cơ hội bị bỏ lỡ, 
và 17 năm sau thế giới vẫn còn trả giá cho sự mất an toàn quá đáng. 


Sự làm chứng của L0pht, như nhóm tin tặc tự gọi mình, từng là sự bạo 
gan nhất của một dàn hợp xướng gia tăng các cảnh báo được phát ra 
vào những năm 1990 khi Internet từng bùng nỗ về số lượng người, 
vâng theo cách của nó đang trở thành một lực lượng hùng mạnh toàn 
cầu cho truyền thông, thương mại và tội phạm. 


Các tin tặc và các chuyên gia máy tính khác đã thấy các cảnh báo khi 
World Wide Web đã mang sức mạnh có tính biến đổi của việc kết nối 
mạng tới đại chúng. Điều này đã tạo ra một vũ trụ các rủi ro cho 
những người sử dụng và các hệ thống sống còn của thế giới thực, như 
các nhà máy điện, nhanh chóng cũng đi lên trực tuyến. 


Các quan chức ở Washington và khắp thế giới đã thất bại để mạnh mẽ 
giải quyết các vấn đề như sự lan truyền đáng lo ngại khắp không gian 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 2/19 


Câu chuyện của Craig Timberg 34 
Video của Jorge Ribas 


Xuất bản 22/06/2015 


Tạo ra Internet bị tốn thương: Câu 
chuyện này là phần 3 của dự án nhiều 
phần về các chỗ bị tôn thương vốn dĩ 
của Internet và vì sao chúng có thể 
không bao giờ được sửa. 


Phần 1: Câu chuyện Internet đã trở nên 
dễ bị tốn thương đến thế bằng cách nào 


Phần 2: Sống lâu với 'sự sửa nhanh" 


Ảnh: Xem tài liêu gốc 

Các tin tặc của L0pht gồm: Brian 
Oblivion, Tan, Kingpin, Mudge, Weld 
Pond, Space Rogue và Stefan von 
Neumamn làm chứng trước nhóm các 
Thượng nghị sỹ vào năm 1998. 
(Douglas Graham / Congressional 
Quarterly qua Getty Images) 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - vả bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


mạng, một mặt trận mới không lồ cơ hội và tình trạng lộn xộn vô luật 
lệ. Thậm chí ngày nay, nhiều sự thâm nhập trái phép nghiêm trọng 
trên trực tuyến khai thác các lỗi trong các phần mềm trước hết được 
xây dựng trong kỷ nguyên đó, như Adobe Flash, Java của Oracle và 
Internet Explorer của Microsoft. 


“Chúng ta có cùng y hệt các vân đê về an toàn”, Space Rogue, tên thật 
là Cris Thomas, đã nói. “Có nhiêu tiên hơn được bỏ vào. Có sự nhận 
thức nhiều hơn. Nhưng các vẫn đề y hệt vẫn còn đó”. 


L0pht, đã sinh ra trong cảnh tượng các tin tặc hối hả ở vùng Boston, 
nổi lên như một trận lụt các phần mềm mới đã giới thiệu những điều 
kỳ diệu như vậy như các trò chơi âm thanh, hoạt hình và tương tác cho 
Web. Các phần mềm này, chúng đã đòi hỏi sự truy cập tới các chức 
năng cốt lõi của từng máy tính của người sử dụng, cũng đã trao cho 
các tin tặc các cơ hội mới đề điều khiến các máy tính từ ở xa. 

Việc đột nhập vào các máy tính có kết nối mạng đã trở nên quá dễ mà 
Internet, lãnh địa từ lâu của các nhà khoa học và những người có sở 
thích duy tâm riêng, dần phát triển nhiễm bân với hầu hết sự thực 
dụng các nghề nghiệp: trộm cắt, lừa đảo, gián điệp và chiến binh 
không gian mạng. Họ đã khai thác các lỗi máy tính vì lợi nhuận hoặc 
lợi ích khác trong khi liên tục tìm kiếm các chỗ bị tổn thương mới. 


Các công ty công nghệ đôi khi tranh nhau để sửa các vấn đề - thường 
sau khi các tin tặc hoặc các nhà nghiên cứu hàn lâm đã phát hiện ra 
chúng một cách công khai - nhưng ít các công ty có thiện chí triển 
khai sự đại tu cần thiết tốn kém để làm cho các hệ thống của họ an 
toàn hơn đáng kế chống lại các cuộc tấn công trong tương lai. Lợi 
nhuận của họ phụ thuộc vào các yếu tố khác, như việc cung cấp cho 
những người tiêu dùng các tính năng mới, chứ không phải canh giữ 
các tin tặc. 


“Trong thế giới thực, mọi người chỉ đầu tư tiền để giải quyết các vấn 
đề thực, như đối nghịch với các vấn đề giả thuyết”, Dan SŠ Wallach, 
một giáo sư khoa học máy tính của Đại học Rice, người đã và đang 
nghiên cứu các mối đe dọa trực tuyến từ những năm 1990, nói. 
“Những thứ bạn đang bán là không an toàn. Những thứ bạn đang bán 
là những thứ gì khác đó nữa”. 

Kết quả là một văn hóa trong giới công nghiệp công nghệ thường bắt 
nguồn như “vá và cầu nguyện”. Nói cách khác, giữ tiếp tục xây dựng, 
giữ tiếp tục bán và gửi đi các bản vá khi cần. Nếu một hệ thống hỏng - 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 3/19 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - và bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


gây ra mất dữ liệu, các số thẻ tín dụng bị ăn cắp hoặc các máy tính 
mắt thời gian vì sập - thì gánh nặng không đặt lên những người không 
lồ, các công ty công nghệ giàu có, mà lên các khách hàng của họ. 


Các thành viên của L0pth nói họ thường trải nghiệm thái độ ngạo mạn 
này trong các công việc hàng ngày của họ, nơi mà vài người đã mệt 
nhọc như các lập trình viên khiêm tốn hoặc những người bán hàng ở 
các cửa hàng máy tính. Khi họ báo cáo lỗi cho các nhà sản xuất phần 
mềm, các quan chức công ty thường hỏi: Liệu có ai đó khác biết về 
điều này không? 


Thiên đường của các lập trình viên trên cái gác 
xép ở Boston 

Các tin tặc gặp nhau trên trực tuyến, hầu hết trong các bảng thông báo 
đã đưa ra cho những người nhiệt thành máy tính với các diễn đàn tự 
do cho việc mua bán các mẹo, các câu chuyện đùa và các thấu hiểu về 
cách các hệ thống khác nhau làm việc như thế nào - và trong một vài 
trường hợp có thê được làm đề tiến hành những điều mà những người 
sáng tạo ra chúng không bao giờ có ý định. Đây là bản chất của việc 
vọc. Nó vốn dĩ không tốt cũng không xấu. Nó có thể là thứ này hoặc 
thứ kia, hoặc trong một số trường hợp là sự kết hợp của cả 2, phụ 
thuộc vào các động lực của các tin tặc. 


Các thành viên của L0pht - danh sách chính xác thay đôi năm này qua 
năm khác nhưng trung bình là 7 hoặc 8 người - chia sẻ một sự mê 
hoặc với công nghệ và một sở trường cho việc kiểm thử các giới hạn 
của nó. Họ có thể giải mã chương trình chạy một mẫu phần cứng hoặc 
lặp đi lặp lại cơn lũ trường mật khẩu với quá nhiều ký tự, một lỗi được 
biết với cái tên “tràn bộ nhớ đệm” thường gây cho các hệ thống bị sập, 
mở cửa cho sự điều khiển tiếp sau. 

“Sự khác biệt giữa cách nó giả định làm việc và cách nó thực sự làm 
việc là nơi mà các chỗ bị tổn thương xảy ra”, Chris Wysopal, được 
biết như là Weld Pond trong những ngày ở L0pht của anh ta, nói. 


Câu lạc bộ đầu tiên của nhóm - và sự truyền cảm hứng cho cái tên - 
từng là một gác xép thực sự trên một cửa hàng đồ gỗ ở ngoại ô South 
End Boston, được thuê sau khi bạn gái của một trong số các tin tặc trở 
nên mệt mỏi với tất cả các đồ đạt lủng củng linh kỉnh các máy tính cũ 
làm bân căn hộ của họ (bao gồm cả vài mẫu được giữ lại bán thường 
xuyên trong phòng tắm của họ). 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 4/19 


Ảnh: Xem tài liệu gốc 

Peiter Zatko, tên hiệu là Mudge, từng 
thích thú trong việc vặn vẹo Microsoft 
khi anh ta đã mô tả việc phá an toàn 
mật khẩu của hãng trong Windows. 
Nhiều năm sau, sự suy tàn của L0pht đã 
đánh vào anh ta. (Nick Otto của The 
'Washington Post). 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - vả bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


Giống như bản thân Internet, đường như có hiểm họa dưới và ngoài 
các con đường khắp xung quanh cái gác xép của L0pht trong kỷ 
nguyên trước chỉnh trang đô thị này. Nhưng bên trong từng là thiên 
đường của các lập trình viên, với các máy tính vứt khắp nơi, một cái 
TV, một chiếc đi văng, bia lạnh, và trò chơi đường mái vòm 
“Battlezone” những năm 1980 và một đường ray gây tò mò về những 
trang trí không bình thường cho người mẫu hàng dùng rồi, bao gồm cả 
xiêm áo, một mặt nạ chống hơi độc và một phần bộ quần áo cảnh sát 
mà các tin tặc đã tìm thấy. Trong một thỏa thuận may mắn, chủ nhà đã 
trả tiền điện mỗi tháng, giữ một đường dây điện bất tận chạy tới 
những gì được trang bị cho một phòng thí nghiệm máy tính khát điện. 


“Từng là hoản toàn đáng sợ để tới đó, nhưng một khi bạn ở đó rồi thì 
sẽ thích, 'Aha'”, Joe Grand, một người nhiệt tình láu lỉnh và thích trượt 
ván, thành viên nhỏ tuổi nhất của L0pht, đã nhớ lại. “Đó thực sự là 
một nơi lần trốn theo nhiều cách. Nó thực sự đã định hình cuộc sống 
của tôi”. 

Nhiều đồ họ đã sử dụng - và cố nắn theo mong muốn của họ - từng 
được thu thập từ các bãi rác xung quanh khu công nghệ ở Boston. Các 
thành viên của L0pht đã tân trang vài phần cứng đề bán ở các chợ trời 
để giúp trả tiền các hóa đơn, nhưng họ giữ lại các mẫu hữu dụng nhất, 
bao gồm cả một máy tính không lồ VAX - một khúc to của công nghệ 
cô những năm 1970 với 2 chiếc, mỗi chiếc có kích thước của chiếc 
máy giặt - mà họ bằng cách nào đó đã đưa lên được cầu thang và vào 
trong gác xép. 


Họ đặc biệt khinh thị những gì họ coi là an toàn theo danh sách kiểm 
tra, khi các công ty tuyên bố một sản phẩm an toàn chỉ vì họ đã triển 
khai một số chức năng tiêu chuẩn, như các mật khẩu và mật mã cơ 
bản. “Chúng tôi có thể nói, 'Hãy trao cho chúng tôi một cái. Chúng tôi 


A29 


sẽ thử phá nó”, Wysopal đã nhớ lại. 


Họ hầu như đã luôn làm, thường là sau khi làm việc vất vả muộn vào 
buổi tối trong sự điên cuồng khám phá, tràn vào các hệ thống với các 
đầu vào mà các lập trình viên đã không biết trước hoặc theo bất kỳ 
cách gì được chuẩn bị. Paul Nash, tên tin tặc của anh ta là Silicosis, đã 
từng phát hiện ra là anh ta có thê phá các máy tính sử dụng các hệ điều 
hành Microsoft Windows phi trực tuyến bằng việc gửi một lệnh duy 
nhất - một mẹo mà anh ta hạnh phúc chỉ ra cho những khách tới thăm. 


Khi các thành viên của L0pht đã không có tìm các lỗi của riêng họ, thì 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 5/19 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - và bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


họ lại đang hỗ trợ cho những người khác trong việc làm thế, bao gồm 
qua những thu thập thường xuyên ở một quán rượu ở Boston trong đó 
bấy kỳ ai mà đã phát hiện ra một chỗ bị tốn thương mới của máy tính 
sẽ có được 3 cốc bia. L0pht cũng đã lan truyền về các phát hiện an 
toàn dù mạng tin của tin tặc (Hacker News Network), một nhóm tin 
phô biến trên trực tuyến do Space Rogue quản lý, một thợ hàn lành 
nghề đã dựng lên cái đèn pin dùng tạm sao cho anh ta có thể đọc được 
trên giường ban đêm như một đứa trẻ. (Anh ta vẫn còn thường xuyên 
sử dụng tên tin tặc của anh ta hôm nay). 


Mạng Tin của Tin tặc đã phát triển đủ phổ biến và nó đã cuốn hút sự 
quan tâm từ các địch thủ. Nhóm đã không muốn làm bẩn website 
chính của nó, L0pht.com, nhưng đã hạnh phúc để thu thập doanh thu 
từ Mạng Tin của Tin tặc. Một trong những quảng cáo sớm nhất được 
chào sẵn sàng, mất phí, là về các cô dâu Nga. 


Phơi các lỗi ra cho tất cả cùng thấy 


L0pht một phần đã ôm lấy hình ảnh những đứa trẻ hư trong các tin tặc, 
tự gọi họ là “mũ xám”, một khoảng đất năm giữa sự có đức hạnh công 
khai các tin tặc “mũ trắng” và công khai ngoài vòng pháp luật các tin 
tặc “mũ đen”. Nhóm đặc biệt thú vị trong việc thử để làm ngượng các 
công ty lớn, như Microsoft, vì bán các sản phẩm với các lỗi an toàn 
cho các khách hàng không có nghi ngờ øì. 


Khi L0pht đã phát hiện ra cách để phá mật mã bảo vệ các mật khâu 
của người sử dụng cho hệ điều hành Windows, Mudge đã công khai 
truy sát Microsoft vì những gì anh ta đã gọi là “mật mã nhà trẻ” và, 
cùng với Wysopal, đã tạo ra một công cụ phần mềm dễ dàng sử dụng 
để giúp bất kỳ ai khuất phục điều đó. Thành viên của L0pht Dildog đã 
phát triển một chương trình với nhóm tin tặc khác, gọi là Cult của 
Dead Cow, kiểm soát từ xa các mạng văn phòng chạy các phần mềm 
của Microsoft. Cái tên, một sự nhạo báng chương trình phổ biến của 
hãng “BackOffice Server 2000”, từng là “Back Orifice 2000”; các tư 
liệu quảng cáo đặc trưng một biểu tượng thô thiển ngang bằng. 


Nhưng thực tế L0pht từng theo quy ước hơn so với hình ảnh công 
khai. Wysopal từng là một lập trình viên cho Lotus. Space Rogue và 2 
người khác đã làm việc ở CompUSA, một chuỗi cửa hàng. Vài người 
đã có công ăn việc làm ở BBN Technologies, một công ty công nghệ 
đáng tôn kính nhiều năm trước đã giúp xây dựng người tiền nhiệm 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 6/19 


Video: Xem tài liệu gốc 
Một nhóm các tin tặc đã tới Washington 
như thế nào. 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - và bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


quan trọng của Internet, một dự án do Lầu 5 góc tài trợ gọi là 
ARPANET. 


Mọi người đã sử dụng các cái tên tin tặc của họ chủ yếu vì họ sợ bị 
đánh nếu các ông chủ của họ biết được các hoạt động về đêm của họ. 
(Lý do khác, cũng quan trọng, là họ muốn làm cho khó khăn hơn đối 
VỚI các công ty đối mặt với sự lúng túng khi muốn kiện họ hoặc gọi 
cảnh sát - các mối đe đọa có thực, lúc này lúc khác, cho bất kỳ ai tiến 
hành nghiên cứu tự đo về an toàn). 


Các công ăn việc làm ban ngày cũng đưa ra một cái nhìn của người 
trong cuộc về nền công nghiệp công nghệ đang bùng nổ, giúp các tin 
tặc thấy được các lỗi trong kinh doanh hoặc các sản phẩm tiêu dùng 
được sử dụng rộng rãi. Các công ty mà dường như không có trách 
nhiệm về các kêu ca qua các kênh chính thống tự thấy bản thân họ 
trong tầm ngắm của L0pht. Nhóm đó đã duy trì các đường dây mở tới 
vô số các tin tặc khác - bao gồm cả các tin tặc làm việc bên trong các 
hãng công nghệ lớn - và đã phát triển sự khinh thị đối với văn hóa 
kinh doanh mà họ nói đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn. 


“Điêu đó là có triên vọng, làm cho mọi điêu chạy nhanh như chúng ta 
muôn. Hãy kiêm ít tiên”, Nash nói. “có sự thúc đây không lô đê có 
được mã ở bên ngoài, và chúng ta sẽ sửa nó sau”. 


L0pth cũng nghi ngờ sự hăng hái của các công ty sửa các lỗi thậm chí 
sau khi họ đã phát hiện. Trong những năm đầu của nhóm, các báo cáo 
tới các địa chỉ thư điện tử chính thức của công ty - đã thiết lập có chủ 
đích để thu hút sự quan tâm về an toàn - dường như thường chỉ biến 
mất vào lỗ đen. Một kẻ tội phạm đặc biệt, các thành viên L0pht nói, là 
Secure()mIcrosoft.com. 


Họ cuối cùng đã phát hiện ra một cách thức tin cậy để kéo sự chú ý 
của các công ty: Các cảnh báo an toàn được đưa lên L0pht.com đã lôi 
kéo sự chú ý từ các nhà báo công nghệ trên thế giới và cuối cùng bản 
thân các công ty đó. 

Mặt trái là nhiều tin tặc “mũ đen” cũng đã giám sát các cảnh báo của 
L0pht, trao cho họ thời gian để tận dụng các lỗi trước khi các công ty 
có thể có khả năng sửa chúng. Không có cách gì biết làm thế nào 
nhiều chỉ dẫn điều này đã giúp, nhưng các thành viên của L0pht đã 
không biện giải. 

“Chúng tôi luôn nghĩ rằng nếu chúng tôi biết về nó, thì những người 
khác cũng có thể biết về nó và đang khai thác nó”, Grand, được biết 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 7/19 


Các tin tặc “Mũ đen / Mũ trắng” 


Những người khai thác các lỗi trong các 
hệ thống máy tính. Các chuyên gia an 
toàn tìm cách tìm ra và sửa các lỗi 
thường tự gọi họ là các tin tặc “mũ 
trắng”. Các tin tặc tội phạm hoặc độc 
hại được gọi là “mũ đen”. 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - và bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


tới như là Kingpin, nói. 


Bill Gates cưỡi 'thủy triều' 


Năm 1993 tới với trình duyệt web phổ biến rộng rãi nhất, Mosalc, đã 
làm cho Internet trở thành một sức mạnh thương mại và văn hóa 
không thể dừng lại được. Bỗng nhiên nó đã không là miền đất hứa đẹp 
để kỳ lạ cho người giỏi kỹ thuật. Bất kỳ ai cũng có thê “lướt Web”. 


Vài năm tiếp sau, các ngôn ngữ lập trình mới và phức tạp như Flash 
và Java đã mở rộng đột ngột các khả năng của trình duyệt. Các 
website đã bắt đầu có các video. Các trò chơi như “Frogger,” “Super 
Mario Bros.” và “Tetris” có thể chơi được, tự do không mất tiền, trên 
bất kỳ máy tính nào mà có thê lên trực tuyến được. 


Đối với hầu hết những người sử dụng, các tính năng mới đường như 
hầu hết là ma thuật. Chúng dường như tự động, có lẽ đòi hỏi chỉ 1 
hoặc 2 cái nháy chuột. Sớm, hầu hết các máy tính trên thế giới đã có 
Flash và các ngôn ngữ lập trình tương tự trong các ô đĩa cứng của họ. 


Sự quan tâm của những người tiêu dùng đang nồi lên từng không phải 
là sự mất mát ở phía của người đồng sáng lập ra Microsoft, Bill Gates, 
người đã gửi một ghi chép bí mật cho các lãnh đạo hàng đầu của ông 
vào tháng 05/1995 với đầu đề “Cơn thủy triều Internet”. 5.500 tài liệu 
văn bản được yêu cầu trong việc quét, những khoản cấp bách mà công 
ty cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường trực tuyến mới bùng nỗ đó. 


“Ít năm nữa sẽ là rất thú vị khi chúng ta xử trí các thách thức và cơ hội 
đó”, Gates viết. “Internet là một cơn thủy triều. Nó thay đổi các quy 
tắc. Nó là một cơ hội không thê tin được cũng như thách thức không 
thể tin được. Tôi nhìn về phía trước cho đầu vào của bạn về cách mà 
chúng ta có thể cải thiện chiến lược của chúng ta để tiếp tục ghi dấu 
thành công không thê tin được của chúng ta”. 


Gates đã cảnh báo về tầm quan trọng về an toàn trong ghi chép đó, nói 
“Các kế hoạch của chúng ta về an toàn cần phải được tăng cường”. 
Nhưng ông ta cũng nói, “Tôi muốn mọi kế hoạch sản phẩm để thử và 
đi vượt khỏi các tính năng của Internet”. 


Ưu tiên này, nhiều chỉ trích có thể nói sau này, từng là ưu tiên quan 
trọng nhất cho Microsoft, gieo hạt những gì mà các chuyên gia an toàn 
đã gọi là “featuritis” - một căn bệnh phổ biến trong đó các tính năng 
mới được bố sung nhanh hơn so với việc chúng có thể được làm cho 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 8/19 


Ảnh trái: Xem tài liệu gốc 

Các thành viên của L0pht, bao gồm, từ 
trái qua, Tan, Kingpm, Weld Pond, 
Mudge và Bnan Oblivion, đã thuê một 
chiếc xe tải cho chuyến đi của họ tới 
Washington để làm chứng ở Thượng 
viện vảo tháng 05/1998. 

Ảnh phải: Xem tải liệu gốc 

Các tin tặc bên ngoài khách sạn của họ 
vào buổi sáng làm chứng của họ: từ trái 
qua, Kingpin, Briaan Oblivion, Weld 
Pond, Tan, Mudge (quỳ gối), Space 
Rogue and Stefan von Neumann. 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - và bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


an toàn. 


Sự vội vã sáng tạo này, làm cho mọi sản phẩm của Microsoft về cơ 
bản là một sản phẩm Internet, đã cảm nhận được sâu sắc khắp công ty, 
Billy Brackenridge, một quản lý chương trình của Microsoft trong 
những năm 1990, nói. Khả năng phân phối các tính năng mới cho các 
hệ điều hành cồng kềnh và phần mềm của công ty đã xác định ai có 
được các lựa chọn cổ phiếu - một động lực chính cho công ty mả cô 
phiếu chia 7 lần thập kỷ đó trong khi tổng thu hơn 9.000%. 

“Có lẽ có I hoặc 2 người thực sự quan tâm [tới an toàn]. Phần lớn, 


9 


từng là, 'Hãy đưa nó ra cửa”, Brackenridge đã nhớ lại. “Nếu chúng ta 
ra muộn, đó là tiền thật... Nếu tính năng của bạn đã không có, thì bạn 
sẽ không có cô phần”. 

Các tinh túy cạnh tranh của Microsoft đã khuyến khích sức đây điên 
cuồng để phát triển một trình duyệt để thách thức người dẫn đầu 
Netscape Navigator, nó từng được sản xuất phần lớn từ đội các lập 
trình viên y hệt, những người đã tạo ra Mosalic. Vào giữa những năm 
1990, Navigator đã có hơn 70% thị phần, Gates đã cảnh báo trong bản 
ghi chép của ông ta. 


Câu trả lời của Microsoft là tạo ra Internet Explorer và tích hợp trình 
duyệt đó mạnh mẽ vào với hệ điều hành Windows áp đảo của hãng. 
Nỗ lực này là trọng tâm đối với tố cáo chống cạnh tranh của Bộ Tư 
pháp chống lại Microsoft, điều đã được thiết lập vào năm 2001. 


Nhưng nó đã có các tác động khác đáng chú ý ngay lập tức đối với 
L0pht và các tin tặc khác. 


Khi Microsoft đã làm việc để đưa các tính năng có liên quan tới 
Internet vào các sản phẩm của hãng, hãng đã tạo ra các công cho các 
tin tặc để phát hiện và khai thác. Một công đặc biệt rõ ràng từng là 
một ngôn ngữ lập trình gọi là ActiveX, điều giống như Flash và Java 
đã đạt được sâu trong tâm trí của máy tính một người sử dụng. 


“Một khi bạn đi tới một website và tải về vài mã và nó tự chạy... thì 
bạn có kiểu vấn đề hoàn toàn mới”, Giovamni Vigna, một nhà khoa 
học máy tính ở Đại học California ở Santa Barbara và là đồng sáng lập 
ra Lastline, một công ty về an toàn, nói. “Bây giờ tôi có mã chạy được 
trên máy tính của bạn, và tôi có thể làm bất kỳ điều gì thú vị”. 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 9/19 


Trình duyệt 


Chương trình cho phép mọi người truy 
cập tới Web. Các trình duyệt kéo thông 
tin từ một loạt các máy chủ khắp 
Internet và có thể làm lộ những người 
sử dụng đối với các rủi ro về an toàn. 


Ảnh: Xem tài liêu gốc 

Cris Thomas, tên hiệu là Space Rogue, 
đã có một công việc ban ngày ở 
CompUSA khi anh ta từng là một thành 
viên của L0pht. (Bill O'Leary của The 
'Washington Post). 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - và bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


700 người sử dụng, 1 mật khẩu ngu ngốc 


Tại một hội nghị các tin tặc vào tháng 08/1997, Mudge - tên thật là 
Peiter Zatko và là người đã truyền nhiệt huyết cho tinh thần tự đề cao 
sản phẩm của mình trong L0pht - đã hài lòng ra mặt trong việc vọc 
Microsoft khi anh ta đã mô tả việc phá an toàn mật khẩu trong 
Windows, vào thời điểm hệ điều hành tiêu chuẩn đó được dùng cho 
các máy tính của doanh nghiệp và chính phủ khắp thế giới. 


“Tôi đã không muốn làm việc trên các sản phẩm của Microsoft ngay 
bây giờ”, Mudge nói. “Vấn đề là: Chúng là ở khắp mọi nơi! Bạn 
không thê thoát ra khỏi chúng!”. 


Anh ta đã một mình đưa ra lỗi an toàn đặc biệt quá xá - chia một 
trường mật khẩu 14 ký tự thành 2 mật khẩu 7 ký tự yếu hơn nhiều để 
lưu trữ. Mật khẩu càng dải, thì tin tặc càng phải thử chia nó thành 
nhiều sự kết hợp hơn. Nhưng Microsoft, Mudge đã nêu, đã làm xói 
mòn nguyên tắc đó bằng việc tạo, về cơ bản, 2 mật khẩu ngắn hơn và 
dễ phá hơn thay vì một mật khẩu mạnh. 


Tệ hơn, nếu người sử dụng đã chọn một mật khẩu từng là 7 ký tự hoặc 
ít hơn, thì hệ thống lưu giữ một chuỗi các ký tự mách lẻo để trình bày 
phần không được sử dụng của trường mật khâu đó. Khi các tin tặc 
thấy chuỗi này, họ biết rằng họ đã phá được nửa mật khẩu. Mudge 
hạnh phúc kề lại sự kết hợp kỳ cục các ký tự và con số ở hội nghị, với 
hàng tá các tin tặc nhìn vảo. 


“Tôi sẽ xăm lên trán và đi khắp các phòng của Microsoft!” anh ta đã 
nói trong tiêng cười của đám đông. 


Anh ta cũng đã tuyên bố rằng L0pht đã phát hiện ra rằng một mật 
khâu duy nhất - “CHANGEME” - đang được 700 người sử dụng dùng 
trong một mạng mà nhóm đã nghiên cứu. 


Những trò cười như vậy đã lôi cuốn các fan hâm mộ trong thế giới các 
tin tặc, một ngụ ý bóng gió về sự nồi tiếng rộng hơn vả luồng tiền đầu 
tiên sẽ tới. L0pht đã bán các áo T-shirt có logo của mình ở các hội 
nghị và cũng bắt đầu bán công cụ của mình để phá các mật khâu 
Windows - gọi là L0pht Crack - với giá 50 USD cho các quản trị hệ 
thống thích thử độ dài các mật khâu trong các mạng mà họ đã quản lý. 
Khi các thành viên của L0pht đã biết được có nhiều nhà tư vấn về an 
toàn đã lấy tiền cho các dịch vụ như vậy, thì họ đã nâng giá lên 150 
USD, rồi 500 USD. (Một trong những người mua là Văn phòng Kiểm 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 10/19 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - và bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


toán Chính phủ - GAO [Government Accountability Office], một cơ 
quan giám sát của liên bang mà ghi chép các thất bại của các hệ thống 
CNTT liên bang). 


Đối với tất cả thú săn đuổi của L0pht để phá các hệ thống trực tuyến, 
các thành viên đã từ lâu quản lý câu lạc bộ của họ với một thủ tục nhất 
định. Họ đã có các cuộc họp thường xuyên, thiết lập các ưu tiên thu 
thập và điều khiển các vấn đề tài chính một cách cần trọng. Từng tin 
tặc đã có các bàn làm việc riêng của mình và trả 100 USD mỗi tháng 
tiền thuê trước; những ai không thể kham được điều đó có thê chia sẻ 
các bàn làm việc và trả nửa số tiền. 

Nhưng việc vội vã kiếm tiền trong an toàn máy tính đã gây ra sự chú ý 
vào chúng. Họ có một cảm tưởng đầu tiên về nó khi các quảng cáo 
trực tuyến bán các áo T-shirt và L0pht Crack có nghĩa là các thành 
viên không còn phải móc sâu vào túy của riêng họ để trả tiền thuê nhà 
hoặc các chỉ phí khác. Họ cũng đã lưu ý thấy cách mà một thế hệ các 
nhà tư vấn về an toàn đang nảy sinh - bao gồm cả một vài nhóm làm 
“các kiểm thử cố gắng” bằng việc sử dụng các chiến thuật rất giống 
với L0pht - đã có được những ngày được trả tiền. 


Vào lúc L0pht xuất hiện trước Thượng viện vào năm 1998, ý tưởng về 
bắt đầu một công ty thực sự - và kiếm đủ lợi nhuận để bỏ các công 
việc hàng ngày của họ - từng bắt đầu hình thành bên trong nhóm. 


“Bạn biệt đây”, Space Rogue đã nhớ lại, “có lẽ chúng ta nên có một 
mâu về điêu đó”. 


Đây là sự khởi đầu và là sự kết thúc đối với L0pht. 


Cuộc gọi gần ở NSA 


Họ đã có một cuộc du ngoạn ôn ào tới Washington đê làm chứng trước 
Thượng viện, thuê một chiệc xe tải xanh sâm, 15 chỗ ngôi và cài đặt 
dãy các ăng ten trên nóc đê xem các tín hiệu họ có thê bắt trên đường. 


Điều này đường như giống như trò vui của các tin tặc vô hại cho tới 
khi họ dừng ở Bảo tàng Mật mã Quốc gia, trên nền của Cơ quan An 
ninh Quốc gia (NSA) ở ngoại ô Maryland. Zatko đã tới thăm NSA vài 
lần trước đó, anh ta nói, một phần của sự chuyên dần vào trong công 
việc của chính phủ liên bang. “Tôi đã muốn họ có được sự nhạy cảm, 
để biết rằng các tin tặc không phải là những người xấu”, anh ta đã giải 
thích sau đó. 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 11/19 


Ảnh trái: Xem tài liệu gốc 

Joe Grand, tên hiệu là Kingpm, vào 
năm 1996, sử dụng một radio để nhận 
đánh số trang và các cuộc truyền máy 
đầu cuối đữ liệu đi động của cảnh sát. 
(Courtesy of Joe Grand). 


Ảnh phải: Xem tài liệu gốc 

Một gác xép một cửa hàng đồ mộc ở 
ngoại vi South End của Bosfon đã cung 
cấp cảm hứng cho cái tên L0pht. Nhiều 
phần cứng máy tính trong môi trường 
đó đã được quét tìm từ các khu thùng 
rác ở Boston. (Courtesy of Joe Grand) 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - và bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


Nhưng trong chuyến đi này, Zatko ngẫu nhiên hướng dẫn chiếc xe tải 
của L0pht, nóc của nó dựng đứng với các thiết bị giao nhau, tới lối 
vào của một khu an toàn của khu vực NSA. Lái chiếc xe từng là thành 
viên của L0pht Stefan von Neumamn, người dường như đã lúng túng 
khi anh ta lái xe tới một điểm kiểm soát có lính gác có vũ trang. Khi 
người lính chảo von Neumamn, tên thật của anh ta là Stefan Wuensch, 
thì anh ta đã hỏi các tin tặc bạn của anh ta, “Tôi nên làm gì?” 


Cùng đồng thanh, họ đã hét lên, “Chào lại!” 


Nhưng một khi nằm trên đất của cơ quan gián điệp bí mật nỗi tiếng 
đó, thì các thành viên của L0pht nhanh chóng thấy không dễ và thúc 
giục von Neumann thoát ra khỏi khu đất đó càng nhanh càng tốt. Anh 
ta đã sớm làm thế, đưa chiếc xe tới viện bảo tàng, rồi tiễn về 
Washington mà không có sự cố nào nữa. 


Các tin tặc đã làm chứng vào ngày hôm sau trước Ủy ban các Công 
việc Chính phủ của Thượng viện (Senate Governmental Affairs 
Committee), các nhân viên của Ủy ban đã nói cho L0pht rằng chỉ các 
thành viên của các chương trình bảo vệ nhân chứng liên bang trước đó 
được phép làm chứng bằng việc sử dụng các tên hiệu. Các tin tặc sau 
đó đi một tua dạo Nhà Trắng, được quan chức chống khủng bố của 
Hội đồng An ninh Quốc gia (National Security Council) Richard A. 
Clarke dẫn đi. 


Câu chuyện trang bìa trên tạp chí Internet Week (Tuần Internet), kể về 
Wysopal và Zatko (là Weld Pond và Mudge), cuối cùng đã thôi bay 
bức màn che của họ ở nơi làm việc, nhưng họ đã không bị sa thải như 
họ từng sợ. Tạp chí New York Times cũng đăng câu chuyện của 
L0pht, giống như PBS và MTV đã làm. Những khoác lác về các tin 
tặc đang có khả năng đánh sập Internet trong vòng 30 phút - bằng việc 
khai thác các lỗi trong giao thức định tuyến Internet chủ chốt gọi là 
BGP - đã được nhắc tới từ Conan O'Brien và Rush Limbaugh, những 
người đã gọi chúng là “các tin tặc máy tính mọt sách tóc còn xanh”. 
Thậm chí các nhà sản xuất của Trivia Pursuit cũng đã để ý tới. Câu 
hỏi: Nhóm các cao thủ gọi là L0pht đã nói cho Thượng viện Mỹ họ có 
thê đánh sập Internet trong vòng 30 phút? 

Câu trả lời: Internet 

Vào thời điểm mà xuất bản trò chơi chiếm chỗ trong các cửa hàng vào 
năm 2000, L0pht không còn là L0pht nữa. Các tin tặc đã ra nhập 
(@Stake, một công ty về an toàn được xây dựng phần lớn dựa vào 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 12/19 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - và bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


khung của L0pht và 10 triệu USD vốn đầu tư rủi ro. Họ đã bỏ công 
việc hàng ngày của họ và cuối cùng đi theo thú vui về đêm của họ 
toàn thời gian. 

Nhưng họ cũng đã có được một tập hợp các quy tắc và trách nhiệm 
mới không quen thuộc - đặc biệt cho các khách hàng mà đã hạnh phúc 
trả tiền vì sự tỉnh thông của họ nhưng đã không thích bị nướng công 
khai bất kỳ khi nào các tin tặc phát hiện ra các vấn đè. 


“Cộng đồng chúng tôi tới từ đó đã nghĩ chúng tôi đã bán sạch, điều tất 
nhiên chúng tôi đã làm, Wysopal nhớ lại”. 


Trong số các công ty lớn nhất thuê (@Stake - và yêu cầu các thỏa 
thuận kín về những gì họ thấy - là nữ thần báo ứng lâu đời của L0pht: 
Microsoft. 


Hạ chiếc rìu 


Khi các thực tế kinh doanh được đặt ra, Space Rogue từng là nạn nhân 
đầu tiên. Anh ta đã quản lý các hoạt động bên lề của L0pht và cũng 
của Hacker News Network. Nhưng các nhà đầu tư rủi ro đã có những 
người vận hành của riêng họ, và họ đã không thiết tha về việc lập 
nhánh công khai cho bản thân họ với từ “tin tặc”. 


Nên nhóm tin trực tuyến đã trở thành website tập đoàn được làm sạch 
gọi là “Security News Network” (Mạng Tin tức về An toàn), và Space 
Rogue có một công việc ở phòng tiếp thị của (@Stake - xa với trung 
tâm hấp dẫn nơi mà Mudge, Kingpin, Weld Pond và những người 
khác đã làm việc. Space Rogue đã sớm bị sa thải sau đó. 


Công ty đã tịch thu máy tính cá nhân của anh ta và đã hộ tống không 
cần nghi thức anh ta ra khỏi cửa vì các lý do anh ta nói anh ta vẫn 
không hiểu. Vào thời điểm Space Rogue về nhà, các tài khoản của anh 
ta trên L0pht.com đã bị loại bỏ. Anh ta đã không biết - và bây giờ vẫn 
không biết - liệu có bất kỳ ai trong số các tin tặc bạn anh ta đã nói hộ 
cho anh ta hay đã chiến đấu chống lại sự sa thải đó hay không. 


“Điều đó từng là một phần tồi tệ trong cuộc đời tôi... Tôi mất 6 người 
bạn tốt nhất”, Space Rogue nhớ lại. “Nó thực sự phá hủy tôi. Nó làm 
tôi mắt nhiều thời gian để phục hồi từ đó”. 

Bong bóng dot-com, điều đã đây các giá trị các công ty công nghệ vào 
tầng bình lưu, bùng phát vào khoảng thời gian đó, quét sạch các công 
ty yếu như Pets.com và thắt doanh thu khắp nền công nghiệp. Giám 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 13/19 


Ảnh: Xem tài liêu gốc 

Chris Wysopal, còn được biết tới như là 
Weld Pond trong những ngày ở nhóm 
L0pht của anh ta, đứng trước máy chiếu 
trang chủ Web của nhóm. Wysopal và 
một người bạn tin tặc ở L0pht, Dildog, 
đã thành lập công ty về an toàn 
Veracode vào năm 2006. (Bill O'Leary / 
The Washington Post). 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - và bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


đốc điều hành của (@Stake, người từng được mang tới đề cung cấp thứ 
gì đó giống như giám sát của cha mẹ đối với L0pht, đã ra lệnh cho 
Wysopal chọn ra một thành viên của nhóm để sa thải để cân bằng với 
sự cắt giảm khắp nơi trong công ty. 


'Wyposal nói anh ta đã miễn cưỡng hạ cái rùi vào Brian Oblivion, một 
trong những thành viên cá tính của L0pht, tên thật của anh ta là Brian 
Hassick. Sự sa thải tới vào ngày trước khi con trai của Hassick được 
đặt tên rửa tội; anh ta và Wysopal đã không nói lại nhiều tháng. 


Khi các mối quan hệ ở trong tim của L0pht đã hỏng, Zatko đã biến 
mắt một cách huyền bí. Dù không phải thành viên sáng lập nhóm, anh 
ta từng là bộ mặt công khai nhất của nó khi danh tiếng nổi lên. 


Nếu L0pht từng là thứ gì đó giống như ban nhạc nỗi tiếng Beatles của 
thế giới các tin tặc - kết hợp các cái miệng nghiêm túc với một bản 
năng tự quảng cáo - thì Zatko từng là người lanh lợi, dạng người như 
John Lennon, còn Wysopal giống như Paul McCartney vậy. 


Nhưng khi (@Stake đang vật lộn với khó khăn, thì Zatko đã phát triển 
mối bận tâm gay gắt, làm cho tệ hơn bằng một phản ứng tôi tệ với 
thuốc mà từng được hỗ trợ để giảm nhẹ các triệu chứng, anh nói. 
Zatko đã dững lại trong một bệnh viện tâm thần trong vài ngày. Không 
ai trong số các thành viên của L0pht tới thăm, một nguồn thất vọng 
bất tận cho anh ta. (Họ nói họ đã không biết điều gì đã xảy ra, chỉ biết 
rằng anh ta đã biến mắt khỏi công việc). 


“L0pht từng là gia đình duy nhất của tôi”, Zatko đã nhớ lại. “Nó đã 
giết tôi... Điều thực sự tàn bạo”. 


Dù Zatko dần phục hồi, thì sự đi xuống của (@Stake vẫn tiếp tục. 
Space Rogue đã đe dọa một vụ kiện đòi lại lương đã mất và cô phần 
còn lại của anh ta trong việc cấp vốn đầu tư rủi ro ban đầu. (Anh ta 
cuối cùng đã dàn xếp được với tiền đủ mua một chiếc ô tô, trả được 
phí luật sư và đưa sự thanh toán về chế độ công quản, anh ta nói). 


Có lẽ điểm còn thậm chí thấp hơn cho (@Stake tới vào tháng 09/2003, 
khi công ty đã sa thải giám đốc công nghệ của nó, cao thủ về an toàn 
được tôn trọng như Dan Geer, sau khi ông là đồng tác giả một nghiên 
cứu về cách mà sự áp đảo của Microsoft trong nền công nghiệp phần 
mềm đã làm xói mòn an toàn. Geer đã biết về sự sa thải của anh ta qua 
một tin phát hành của (@Stake, theo các báo cáo tin tức vào lúc đó. 


Khi Symantec, một hãng về an toàn lớn hơn, đã mua phân còn lại của 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 14/19 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - và bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


(@Stake vào năm 2004, nó từng là một sự giết chết có hàm ơn. 

“Mọi điều chúng tôi biết là nó đã bị rỉa từng chút một cho tới khi 
chúng tôi chăng còn lại gì”, Grand nói. “Chúng tôi cần phải có khả 
năng nói lên sự thật về mọi người. Điều đó đã không kéo dài mãi... 
Cuối cùng chúng tôi chỉ đứng được bằng đầu gối của chúng tôi trước 
mỌI người”. 


Khi L0pht đã sụp đồ, an toàn trên Internet đã trở nên còn tôi tệ hơn. 
Những ngày cảnh báo những đầu tư khổng lồ đặc trưng của thế kỷ 20 
hướng vào việc sửa lỗi Y2K - dựa vào cảnh báo khả năng là các 
chương trình được thiết kế để nhận các năm bằng chỉ 2 ký tự số, như 
“99”, có thể bỗng nhiên sụp đồ khi chúng thấy “00”. 


Nhưng các vấn đề có thê sớm làm điêu đứng điện toán đã không ngẫu 
nhiên, giống như lỗi Y2K. Các tin tặc mũ đen đã gia tăng. 


Trong số những thảm họa về an toàn đầu tiên của thập niên tiếp sau, 
sâu ILOVEYOU, đã tới vào tháng 05/2000 và hình như từng là công 
việc của 2 lập trình viên máy tính từ Philippines. 


Virus đó đã khai thác một tính năng trong Microsoft Outlook và gửi 
mã độc đó tới từng liên hệ của nạn nhân mới trong các danh sách thư. 


Sớm, ước tính 10% các máy tính trên thế giới đã bị lây nhiễm, gặm 
nhắm các mạng của Lầu 5 góc, Quốc hội Anh và nhiều công ty tư 
nhân. Ước tính thiệt hại và chi phí làm sạch khoảng 20 tỷ USD. Nhiều 
sâu khác - với các cái tên như Pikachu, Anna Kournikova và Nimda 
— cũng đã khai thác các lỗi trong các sản phẩm của Microsoft. 


Vào ngày 08/12/2000, một ngày trước lễ kỷ niệm cuộc tấn công đáng 
kinh ngạc của Nhật Bản vào các lực lượng hải quân Mỹ vào năm 
1941, Clarke - quan chức của Hội đồng An toàn Quốc gia, người đã 
từng trao cho L0pht một tua đi thăm Nhà Trắng - đã xuất hiện ở một 
hội nghị được Microsoft tổ chức. Ông đã cảnh báo rằng nêu chính phủ 
không cải thiện an toàn máy tính, thì quốc Ø1a có thể chịu một “trận 
Chân Châu Cảng số”. 


'Các tin tặc giống như nước' 


Di sản của L0pht là một di sản pha trộn. Nhóm từng trong số những 
người tiên phong của một hệ thống gọi là “mở có trách nhiệm”, vẫn 
được sử dụng rộng rãi ngày nay, trong đó các nhà nghiên cứu mà tìm 
thấy các lỗi sẽ trao cho các công ty một thiết lập lượng thời gian để 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 15/19 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - và bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


sửa lỗi trước khi các lỗi về an toàn đó được công bồ cho thế giới. Vài 
công ty bây giờ đã bước tiếp, chào các phần thưởng bằng tiền mặt 
được gọi là “tiền thưởng vì các lỗi” (bug bounties) để khuyến khích 
các tin tặc tìm kiếm các vấn đề - và lý tưởng tìm chúng trước các tội 
phạm và gián điệp. 


Microsoft cuối cùng đã trở nên nghiêm túc hơn về an toàn. Nó đã 
không có nhiều sự lựa chọn: Các khách hàng chính đã nói cho Gates 
hoặc làm tốt hơn hoặc đánh mất việc kinh doanh của họ. Trong một 
ghi chép vào tháng 01/2002 - thứ gì đó của một bookend cho ghi chép 
từ 1995 - Gates đã nói răng một sáng kiến mới về an toàn là “ưu tiên 
cao nhất cho tất cả công việc chúng ta đang làm”. 

Động thái ban đầu đó đã lôi kéo vài sự hoài nghỉ. “Khi tôi đã nói cho 
các bạn rằng tôi từng tới Microsoft đề làm việc về an toàn... hầu hết họ 
cười vảo mặt tôi vì tôi đã sử dụng các từ 'Microsoft ' và 'an toàn' trong 
cùng một câu”, Scott Charney, một quan chức Bộ Tư pháp được thuê 
vào năm 2002, nói. Ông bây giờ là phó chủ tịch tập đoàn về Điện toán 
Tin cậy ở Microsoft. 


Microsoft đã rút ra hàng ngàn kỹ sư khỏi phát triển sản phẩm đề đại tu 
các hệ thống của công ty cho việc thiết kế và xây dựng phần mềm. 
Gates gửi một nhóm các quan chức tới một nơi ân dật trong một ngôi 
nhà gỗ lịch sử thường được sử dụng cho các đám cưới, gần Bellevue, 
Washington, khoảng 15 phút lái ô tô từ tổng hành dinh của Microsoft 
ở Redmond. Charney nói, “Về cơ bản vài người được gửi tới đó và 
nói, đừng quay lại cho tới khi bạn có được câu trả lời”. 


Nhưng Internet đã không bỗng nhiên trở nên an toàn. Trọng tâm mới 
thấy của hãng về an toàn đã mất nhiều năm để hái quả, hầu hết đáng 
chú ý với sự ra đời của Windows Vista vào năm 2006 và Office 2010 
ít năm sau đó. Vì nhu cầu cho “tính tương thích ngược” - nghĩa là các 
phiên bản cũ hơn và mới hơn các sản phẩm của Microsoft làm việc dễ 
dàng với nhau - các lỗi cũ chậm trễ trong thế giới trực tuyến nhiều 
năm sau họ đã sửa trong phần mềm mới được phát hành. 


Chính phủ liên bang trong năm ngoái cuối cùng đã thay thế hàng trăm 
ngàn máy tính chạy Wmdows XP - hệ điều hành lần đầu được phát 
hành vào năm 2001, vài tháng trước khi Gates kêu gọi trang bị an toàn 
sản phẩm - sau khi công ty đã rút khỏi sự hỗ trợ tự do gần 13 năm. 


Khi các sản phâm của Microsoft đã trở nên an toàn hơn, các tin tặc đã 
bắt đâu ăn cô trên các mục tiêu lựa chọn thay thê mà đã không có 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 16/19 


Ảnh: Xem tài liệu gốc 

Joe Grand, người trước đó đã sử dụng 
tên tin tặc Kingpin, ở nhà của anh ta ở 
Portland, Ore., với một đầu đọc thẻ 
RFID anh ta đã thiết kế. (Leah Nash 
cho tờ The Washington Post) 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - và bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


được sự đại tu tương tự. 


“Các tin tặc giống như nước”, Vigna, nhà khoa học máy tính ở Đại 
học California ở Santa Barbara, nói. “Họ luôn đi vào con đường Ít có 
sự kháng cự nhất... Nếu bạn đặt một cài cắm đúng chỗ, họ sẽ tìm thấy 
vết nứt khác”. 

Trong gốc rễ là một vấn đề được L0pht đã nêu khi làm chứng trước 
Thượng viện: Các khuyến khích kinh doanh trong nền công nghiệp kỹ 
thuật công nghệ có lợi cho sự tăng trưởng hơn là an toàn. Và một khi 
các công ty đủ lớn và an toàn là một lo ngại chính - như cuối cùng đã 
xảy ra với Microsoft - là cực kỳ khó để trang bị mới các bảo vệ chặt 
chẽ trong các hệ thống được xây dựng mà không có chúng. 


Thompson, người của đảng Cộng hòa bang Tennessee, người làm chủ 
tịch nhóm Thượng viện vào năm 1998 và đã rời bỏ Quốc hội vào năm 
2003, nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng an toàn của Internet 
là dạng vấn đề mà chính phủ có lo ngại sửa. “Số 1, nó là rất khó, và số 
2, không có tiền chỉ trả về chính trị cho bất kỳ a1”. 


Sự nổi lên của các tin tặc mũ đen 


Vì nhà bình luận của giới công nghiệp thích các tiêu chuẩn khắt khe 
của chính phủ và trách nhiệm giải trình pháp lý đối với những thất bại, 
như từ lâu đã tồn tại nhiều hệ thống sống còn phi trực tuyến như các ô 
tô, thang máy và máy bay. Những người khác có thê tạo ra một nhóm 
độc lập, một nền công nghiệp kỹ thuật cho các Phòng thí nghiệm của 
những người bảo kê, chúng chứng thực sự an toàn của các thiết bị điện 
tử trên thế giới. Hoặc có lẽ các công ty bảo hiểm, chúng cuối cùng đền 
bù thanh toán hóa đơn cho nhiều sự cố an toàn không gian mạng, có 
thể một ngày nào đó yêu cầu các thực tiễn an toàn tốt hơn từ các 
khách hàng của họ, như những người bảo hiểm đã làm cho các ngôi 
nhà và ô tô của họ. 

Nhưng những người khác đã viện lý rằng các đòi hỏi về an toàn tốt 
hơn có thê cản trở đổi mới và làm cho các sản phẩm công nghệ khó sử 
dụng. Biết rằng vai trò trung tâm ngày càng gia tăng của nền công 
nghiệp này trong kinh tế quốc gia - và sự mở rộng không lồ trong sức 
mạnh vận động hành lang ở Washington những năm gần đây - thì pháp 
luật hoặc quy định mới gay gắt vẫn khó để tưởng tượng. 


“Cách duy nhât đê lôi ra trước mặt vân đê vê an toàn là xây dựng các 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 17/19 


Ảnh: Xem tài liệu gốc 

Paul Nash, tên hiệu là Silicosis, bên 
trái, và Chris Wysopal, tên hiệu là Weld 
Pond. Các thành viên của L0pht cuối 
cùng đã bỏ các công ăn việc làm ban 
ngày để ra nhập (@Stake, một công ty 
về an toàn. “Cộng đồng mà từ đó chúng 
tôi đã tới đã nghĩ chúng tôi từng bán 
sạch, điều tất nhiên chúng tôi đã làm”, 
Wwsopal nói. (Bi OlLeary / The 
'Washington Post). 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - vả bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


phần mềm tốt hơn”, Gary McGraw, giám đốc công nghệ cho Cigital, 
một hãng có trụ sở ở Northern Virginia từng làm việc về an toàn phần 
mềm từ những năm 1990, nói. “Chừng nào chúng ta còn chưa bắt đầu 
xây dựng được an toàn, chừng đó chúng ta còn chơi trò đuôi bắt”. 


Bản thân L0pht đã làm bật lên được một chút, phát hành một phiên 
bản được cập nhật của L0pht Crack vào năm 2009. Website chính vẫn 
còn chạy, nếu một ít ngày tìm kiếm. Mạng Tin của Tin tặc đã giành lại 
được tên của nó và góc cạnh của nó. 


Wysopal và người bạn tin tặc ở L0pht Dildog đã thành lập một công ty 
về an toàn, Veracode, vào năm 2006. Zatko, sau khi phục hồi từ lo âu 
nặng nề, đã ra nhập lại BBN Technologies. Anh ta sau đó đã trải qua 3 
năm chỉ đạo nghiên cứu về an toàn không gian mạng ở Cơ quan các 
Dự án Nghiên cứu Tiên tiến của Quân đội (DARPA), cơ quan của Lầu 
5 góc mà đã tạo ra mạng tiền thân của Internet vài thập kỷ sau đó, 
trước khi trở thành phó giám đốc cho một đội nghiên cứu ở Google. 


Hầu hết những người khác vẫn còn làm việc trong lĩnh vực an toàn 
máy tính. Họ đã có sự tái ngộ các dạng khác nhau vào mùa hè 2014 
trong đám cưới của Space Rogue ở Philadelphia. Các vết thương lòng 
từ sự sụp đô của (@Stake đã lành sẹo nếu không nói là đã biến mắt. 


Còn đối với các vấn đề an toàn họ từng nhân mạnh cho chính phủ Mỹ 
và thế giới, tin tức là tệ hơn nhiều. Các tin tặc - dạng mũ đen - đã luôn 
chạy quá các nỗ lực để áp đặt sự an toàn. 


Wysopal đã đưa ra tiền lệ dữ dẫn này: Các thành phố từng bị tổn 
thương vì các vụ cháy thảm họa, điều đã dữ dội qua các đám chật chội 
các tòa nhà được xây dựng hầu hết bằng gỗ. Đã có vụ cháy không lồ ở 
Chicago đề thúc các quan chức chính phủ trong các cải cách nghiêm 
túc, bao gồm cả các hạn chế xây dựng mới bằng gồ, một hệ thống 
cung cấp nước mạnh mẽ hơn cho việc dập tắt lửa và một sự đại tu 
phòng chữa cháy của thành phó. 


“Thị trường đã không giải quyết vấn đề của các thành phố cháy”, 
Wysopal nói, tiên đoán rằng an toàn Internet có lẽ đòi hỏi một tai họa 
lịch sử để ép thay đổi. “Dường như đối với tôi thị trường thực sự sẽ 
không tự nó giải quyết vẫn đề này”. 

Nhưng đây là sự việc gây sợ hãi: Sự thúc đây tạo ra các tiêu chuẩn an 
toàn chống cháy mới ngặt nghèo đã không bắt đầu sau Vụ cháy Không 
lồ ở Chicago (Great Chicago Fire) vào năm 1871, vụ đã giết chết hàng 
trăm người và 100.000 người mất nhà cửa. Một vụ cháy thứ 2, gần 3 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 18/19 


Mạng không an toàn - Thảm họa được tiên đoán - và bị bỏ qua. Washington Post, 22/06/2015 


năm sau, vào năm 1874, đã buộc các quan chức ở Chicago cuối cùng 

phải tiễn hành các thay đổi thực sự. 
Câu chuyện của Craig Timberg #34 
Video của Jorge Ribas 
Các minh họa của Harry Campbell 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 19/19 


